Chắc chắn ít người tự tin có thể trả lời câu hỏi nên mua bếp điện từ của 
hãng nào, vì hiện tại các thương hiệu đang thi nhau nở rộ và ra sức chứng tỏ 
mình là tốt nhất trên thị trường. Điều này vô hình chung làm người tiêu dùng 
rất phân vân không biết nên tin tưởng hãng nào. Bài viết này của Đức Tâm sẽ 
giúp bạn tự mình trả lời câu hỏi này. 

Kiến thức cơ bản về bếp điện từ 


Trước khi đi tìm câu trả lời cho việc nên mua bếp điện từ của hãng nào trên thị 
trường, chúng ta hãy cùng tìm hiểu so qua kiến thức về loại bếp này. Nếu như 
bếp từ là loại bếp hoạt động trên nguyên lý tăng nhiệt nhò từ trường, với ưu 
điểm là tiết kiệm điện năng do nhiệt được truyền trực tiếp tới đáy nồi, không 
sinh khói, bụi, đun nấu nhanh, an toàn, tránh các nguy co tránh nổ, rò rỉ gas, 
gây nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng, tuy nhiên nhược điểm là đôi khi 



kén nồi, chỉ sử dụng đc một số loại nồi có chất liệu nhất định. Vậy đâu là một 
chiếc bếp vừa có những uu điểm của bếp từ, vừa khắc phục đuợc nhuợc điểm 
kén nồi,... Câu trả lời chính là bếp điên từ . Chiếc bếp này đuợc trang bị 2 vùng 
nấu, bao gồm vùng nấu từ và vùng nấu bếp hồng ngoại halogen. Vùng nấu bếp 

hồng ngoại không kén nồi, tích hợp nhiều tính năng nấu nhu xào, nuớng, rất 

tiện lợi và đa năng. Đây là một giải pháp cục tốt dành cho căn bếp nhà bạn ! 

Vậy nên mua bếp điện từ của hãng nào trên thị trường? 

Trước tiên cần phải khẳng định, yếu tố thưong hiệu khi mua bếp điện từ là rất 
quan trọng, vì các hãng lớn luôn bỏ công sức nghiên cứu để cho ra đời những 
sản phẩm có chất lượng thực sự cả về tính năng lẫn thiết kế. Ngoài ra, các hãng 
lớn luôn làm vừa lòng khách hàng cả ở khâu sau bán hàng, họ đưa ra những 
chính sách bảo hành, hậu mãi cực kỳ tốt, đảm bảo người tiêu dùng luôn có 
được trải nghiệm sử dụng bếp hoàn hảo nhất. Có thể kể tên vài hãng bếp điện 
từ lớn như Chefs, Bosch, Cata, Giovani, Teka, Canzy,....Đây đều là các hãng 
sản xuất bếp điện từ có tên tuổi không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. 
Điều này cũng có nghĩa sản phẩm của họ được sản xuất trực tiếp tại các nước 
lớn như Tây Ban Nha, Đức,... với dây chuyền sản xuất, kiểm định nghiêm ngặt 
theo tiêu chuẩn Châu Âu, đảm bảo về chất lượng khi đến tay người sử dụng. 
Dĩ nhiên với các sản phẩm này, giá cả đôi khi lại là trở ngại, người tiêu dùng 
có thể cân nhắc các dòng bếp sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước Đông Nam 
Á, với mức giá thấp hon mà vẫn đảm bảo về chất lượng và các tính năng co 
bản 


Cũng cần phải nói thêm, linh kiện của bếp điện từ cũng là điều đáng quan tâm. 
Mặt kính là bề mặt tiếp xúc và chịu nhiệt độ từ đáy nồi hàng ngày, nên bếp 
phải đuợc trang bị một mặt kính tốt, chịu đuợc va nhập và nhiệt độ cao. Đáp 
ứng đuợc yêu cầu này chính là mặt kính Schott Ceran của Đức, và đây cũng 
chính là linh kiện đuợc rất nhiều thuơng hiệu bếp từ lớn trên thế giới tin dùng 
Tiếp đến bạn nên quan tâm đến cách bố trí các phím bấm của bếp, một chiếc 
bếp từ tốt thì điều truớc tiên là phải làm nguời sử dụng cảm thấy thoải mái. 
Phần lớn hiện nay các hãng đã theo xu thế thiết kế nút bấm cảm ứng, vừa hiện 
đại vừa dễ sử dụng, tuy nhiên nếu bạn thích những nút bấm kiểu truyền thống 
thì nên lựa chọn loại bếp có nút bấm đúng nhu sở thích 
Điều cuối cùng, bạn nên đặt niềm tin vào các showroom, đại lý lớn, noi có uy 
tín và nguồn hàng chính hãng, đồng thời luôn có các chuông trình khuyến mãi, 
trợ giá, giúp tiết kiệm đuợc một khoản tiền đáng kể 
Một số mẫu bếp điện từ nổi bật 

Chắc hẳn bạn cũng đã tự mình quyết định đuợc nên mua bếp điện từ của hãng 
nào. Sau đây bếp Đức Tâm sẽ điểm qua giúp bạn một số mẫu bếp điện từ nổi 
bật 

Bốp điện từ Cheís eh mix 366 


Đây là một sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của người 
làm trong l ĩnh vực kinh doanh bếp từ. Với mặt kính Schott Ceran vát cạnh, 
công suất chế độ Booster lên tới 3000W, cùng với 9 nấc điều khiển nhiệt, các 
tính năng như khóa trẻ em, hẹn giờ nấu, nhận diện nồi, ....cùng chính sách bảo 
hành 36 tháng của hãng, hậu mãi 6 tháng bảo trì miễn phí 1 lần, đây là sản 


phẩm Bấp Đức Tâm khuyên bạn nếu còn băn khoăn nên mua bếp điện tò của 
hãng nào 

Bếp điện từ Giovani G241 ET 



Dòng sản phẩm sở hữu 2 vùng nấu một từ một hồng ngoại, giúp bạn nấu đuợc 
tất cả các loại đồ ăn chiên, xào, nuớng,... với tất cả các loại nồi chất liệu khác 
nhau. Thiết kế sang trọng nhung không kém phẩn bền bỉ vuợt thời gian với 
mặt kính Schott Ceran trứ danh của Đức, mặt điều khiển cảm ứng hiện đại và 


dễ sử dụng. Sản phẩm này cũng không hề thua kém bất kỳ chiếc bếp điện từ 
nào về mặt tính năng. 

Các sản phẩm bếp điện từ hot nh ất trên thị trường hiện đã có mặt tại Bếp Đức 
Tâm, một địa chỉ uy tín và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bếp từ . Với 
đội ngũ kỹ thuật viên lâu năm, tư vấn viên nhiệt tình cùng nguồn hàng c hính 
hãng, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng 

Địa chỉ các showroom của Bốp Đửc Tâm tại: 

» Showroom 1 : 1 64 Nguyễn Trãi - Tha nh Xuân Bắc - Hà Nội 

(cách hầm chui Thanh Xuân 40m hướng đi về Hà Đông). 

Điện thoại: 0462 92.82.83 
Điện thoại: 0962 83.82.83 

» Showroom 2 : số 333 Đường Minh Khai - Tp. Bắc Giang 
Điện thoại: 0904.13.83.85 

» Showroom 3 : số 292B Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng 
Điện thoại: 0964.20.33.76 

» Showroom 4 : số 16, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, HCM 


Điện thoại: 0969.32.33.88 


Chắc chắn ít người tự tin có thể trả lời câu hỏi nên mua bếp điện từ cùa 
hãng nào, vì hiện tại các thương hiệu đang thi nhau nở rộ và ra sức chứng tỏ 
mình là tốt nhất trên thị trường. Điều này vô hình chung làm người tiêu dùng 
rất phân vân không biết nên tin tưởng hãng nào. Bài viết này của Đức Tâm sẽ 
giúp bạn tự mình trả lời câu hỏi này. 


Clỉck xem ngay nhúng mẩu bếp điện từ HOT nhất 


